Ngưòi Việt tại Wichita: 1975-1978, 


Bài 7, ngày 20.03.2018 
- Năm 1978 (tt. 2) 

* 30.4, ngày nêu nguyện vọng đoàn tụ 

Ngay sau khi nhận được thư của Dân Biểu Dan Glickman, xác nhận sẽ 
đến tham dự ngày nêu nguyện vọng hầu xin cho các gia đình ly tán 
được đoàn tụ. Ngưòi viết cầm thư đến bốn, năm nhóm để chia sẻ ..., 
trong đó có nhóm " tiên khởi" nêu ra ý nguyện đoàn tụ là nhóm " độc 
thân tại chỗ", để cùng thảo luận, lấy ý kiến các bước cần tiến hành 
sau ngày 30.04.1978. 

Đe chuẩn bị các bước tiếp theo (sau ngày 30.04.1978), ngưòi viết nhờ 
anh em gửi thư đến bạn bè đang sinh sống tại các tiểu bang khác, yêu 
cầu xé danh sách người Việt trên niên giám điện thoại, và địa chỉ các 
tiệm thực phẩm Việt Nam nơi thành phô cư ngụ, rồi gửi về Wichita. 
Đe một khi phổ biến lá thư kêu gọi, sẽ dựa vào địa chỉ in trên niên giám 
điện thoại để gửi thư, yêu cầu những người trong hoàn cảnh, và những 
ai quan tâm đến vấn đề nhân đạo này, xin tiếp tay vól đồng bào Kansas, 
cùng vận động xin cho các gia đình ly tán được đoàn tụ. 

Cuộc vận động lần này không giống như lần trước, khi vận động xin vô 
thường trú năm 1977 liên hệ trực tiếp đến quyền lọi của ngưòi tị nạn, 
nên được nhiều người tán đồng. Nhưng cuộc vận động lần này lại 
khác, mục đích thuộc quyền lọi của các gia đình ly tán ... Cho nên đã có 
sự ngần ngại, và nghi ngờ... cho rằng người viết lọi dụng đám đông 
để lập hội, lập đoàn... Vì thê ngưòi viết, nhờ anh em giải thích ... nếu 
không làm đúng mục đích, không theo đúng chương trình đề ra thì cứ 
việc công khai lên tiếng phản đối và rời hội trường. 

Ngày 30.04.1978, tại rạp hát Nomar (đường N. Market) một cuộc tập 
họp của đông đảo đồng bào quan tâm đến vấn đề xin cho các gia đình 
ly tán được đoàn tụ đã diễn ra. Ông Lý Hữu Quân đọc bản tiếng Việt 


(cựu SQ phủ ĐUTưTB, có gia đình đầy đủ), Ông Hồ Văn Hiệp (cựu 
Trung tá Quận trưởng, vợ con kẹt lại Việt Nam) đọc bản tiếng Anh. 

Trong phần thỉnh nguyện có đoạn văn viết như sau : ( Bản thảo thỉnh 
nguyện đã được mang ra thăm dò ý kiên trước ngày này, link bản vãn 
phía dưới) 

" Thưa ông Dân Biểu .... 

- Xỉn ông cho chúng tôi bỉêt: Chúng tôi phải làm gì để có ĐOÀN TỤ 
GIA ĐÌNH. 

- Xin ông cho chúng tôi biêt: Ở Liên Hiệp quôc hai đại sứ của hai nước 
(Mỹ-Việt) có dự định trao vân đề đoàn tụ cho Liên Hiệp Quôc ỉo liệu 
hay không?... 

Nêu một hai năm nữa, vân đề được chấp thuận, xin ông đệ nạp một dự 
luật lên quôc hội do chính ồng bảo trợ, để cho phép người Việt được 
nhập cảnh Hoa Kỳ vói lý do ĐOÀN TỤ... Một khỉ thành công... MỘT 
TRIỆU người Việt di cư trên toàn thê giới sẽ hô to : Ông Dan Gỉickman 
MUÔN NĂM. 

Chúng tôi cũng kính xin ông chuyển dùm những câu hỏi nêu trên đên 
ông Chủ Tịch ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện, Ông Chủ Tịch ủy 
Ban Ngoại Giao Hạ Viện, và ông BỘ Trường Ngoại Giao Hoa Kỳ.” 

- Phần đáp từ của ông Dân Biểu, xin đọc trích đoạn bài phóng sự loan 
tải trên báo Wichita Eagle-Beacon ngày 01 May 1978 (copy bài báo kèm 
phía dưới). 

" War Still Devides Vietnamese Families 

An and Hanh Le had to leave behind their six children including a year old 
daughter when they fled Vietnam nearly three years ago. 


The Ve Tran íamily has five children with them in Wichita but four more 
all of grade- school age remain in Vietnam. 

The two íamilies are among about 15 reíugee Vietnamese íamilies living 
in Wichita who have at least one immidiate íamily member in Vietnam, 
according to Bich Dao, coordinator of Indochinese reíugees for the 
Catholic Diocese of Wichita. 

Sunday three years to the day aíter the fall of Saigon, several hundred 
Vietnamese met with Rep. Dan Glickman D-Kan at the Nomar theater to 
discuss íamily reuniíication. 

" I recognừe thatyour primary personaỉ concern is with reunỉting 
families which the tragedy ofthe war and rush to seek freedom in all too 
many cases tore apart" Glickman told the gathering. ... 

The u.s. doesn't have diplomatic relations with Vietnam and is reluctant 
to work through a third country to seek the release of íamilies of reíugees. 
Glickman said. ... 

Dao said he was neither encouraged nor discouraged by Glickman's 
remarks. 'We will see' he said. " 

Kèm bản chụp bài báo tiếng Anh và link: Bản thảo thỉnh nguyên ĐTGĐ 
1978 trích đoạn nêu trên. 

Còn tiếp 
DV 

Copy bản chụp bài báo trên tỜThe Wichita Eagle-Beacon ngày 01.05.1978 
phía dưới 




War Still Divides Vietnamese Families 


Bị R»CK PLl-MLEE 
Sun Hrller 

An and Hanh Le had !ổ tr jvf behmd 
their Ỉ.I* children mrhidingayear-old 
daughler nhen the> n«i Vielnam 
nrarlv three year* dgo 
Thr Ve Tran íamiK ha* íive rhil- 
drer with then-, m Wiđiità but íuur 
rwe ỉlJ or grade-schonl agc remam 
in Vielnam 

The Ỉ 1»0 íamilie* are aon/ng aboui 
15 reíugee Vietnamese íamilieĩ liemg 
ir Wichita *ho luve at least one im. 
mrdiate íamily member ưi Vietnam 
accord.ng lo B>ch Dao roordmaìor of 
Indorhmese relugeeỉ for the Catholu- 
Diocese ai Uichiũ 

lt n verỵ^atttluL not to be wnh 
pur íautily.' Uid Dao.. Vàhose 
parents remain in Virtnam 
Sunday threcyeaistotheday aítrr 
the !aJI oí Saigon scvcral húndred 
Vielnamese mu uilh Rep Dan 



Olickman D-Kan at the Nomir the- 
atcr to discuss íami])' reumỉtcattor 

"1 REÍỠGM2E that your pnmary 
persona! concerr ts wùh reuntting 
iamilies whieh the tragedy 0 Í thí war 
and the rush to seek íreedóm 10 all tao 
many cases lore apart Ghckmao 
toỉd the gather.rc 

Chckman said a short-tcrm pro- 
eram li under *a> lo admil 12.000 
indechincsc reíugeẽs about haií of 
»hom wou!d be Vietname&e. to the 
United States There are abool 140.000 
Vietnamme re^ugees in the IJ s and' 
appmximaỉely 1.300 ir VVichita 

The Carter admimstrauon also haỉ 
proposed to rontitme the policy of ad 
mitnng 26 000 Indochtnese reíugees 
anrually to the l' s, Gtickman said 

The íirst-tcrm cíMigressman er 
eouraged the Vietnamese to scck res 
identahenuatiis A resident aliencan 
request entrance visits (or spotiỉCỉ 

\oo<ommumst cmmlneí ncár 
Vtítnim will M4-8<*fp4-Vtelfwinese 
reíugecỉ unless Ihey can péove that 
they tt til bí accepteổ bý another 
country such 3J Ihc L'S said Ihe 
Rev Robert Larson. director oí Caih 
óltc Chanttes m Wtchiia. U'hich spcn 
scrs 70 perrent oi the reíugees 10 
Wichita 

Jungle trails and precanous boat 
ridcs are Ihe rcítigees' otily mearts oí 
cscape Lar&on ũtd 

Abwt 12.000 have eícaped Vietnam 
n Ihc last ycar. Larson satd bjt tl 15 


• * • • * 

and mmor fhiJtír*n. he $aid 
WH1LE DAO noled thirt «the-0 s 
bureaucraiií process 15 slo«. he Mtd 
hc knovs that the real sturr.bllng 
block ts the Vtelnam goveniment 
The commurtisls promlse every 
thirig ■' he satd. but they do txithini 
They dn nnt let nor tamìlies nut ” 
The Ư.& doesn t have dipíarriatic 
relations with Vjetnam and is relur 
tant lo viork through a Ihtrd coantry to 
seek the release of íamilies ol réíu- 
gees. Glickman Mid 
‘ the reason íor that reỉtỉCtance 15 
raution." he Miá "We don't war.t lo 
draw attention to those people »her 
the rcpercassMKa 10 ternĩs oi govertỉ- 
ment rcpnsals ârc nol known 

iact IS jhal cven lf our gov- 
ernment iiMj«*an exit \ii». there ts 
no gokrantee that an exit Visa (rom 
the other nation U'tll be granted " 
GETTIVG OUT of Vtetnam 15 nol 
C95V íor the rduseeí 

cstimated thai lĩtany mofe have 
dro» ned ' * — 

' .They ovcrload 15- to 20*foot boats 
wi(h 40 nr 50 pcopte." 5iid Larson. 
and then Cdpstie in Ưte ocean" 
Daosaid hé*as neither cncouraged 
nnr divou;aged hy Glickman í re- 
mirkỉ ’ 

WeMtilsee. hc said 

» » 

• ĩ • 

The VVichita Eagle , 
May 1,1978. 

II •• .*• hJìi II 




